Chuyện Bây Giò MÓI Kẩ 


Ngưòi Việt tại Wichita thòi 75 -78 - bài 1 - Ngày 02.03.2018 
- Năm 1975 

Vào khoảng hạ tuần tháng 9 năm 1975, ngưòi viết lái xe đến khu trung 
tâm thành phô thì thấy một hai người giống người Á châu đứng trước 
sân nhà. Người viết ngừng xe lại và đến thăm hỏi... thì ra là một gia 
đình Việt Nam mól đến định cư được mấy ngày. Gia đình này trên 10 
ngưòi, gồm 4 anh em ruột, hai anh lón đã có vợ. Qua gia đình này được 
biết thông tin hãng MBPXL bảo trợ gần 40 ngưòi từ trại tị nạn đến 
và làm việc tại hãng này. Ngoài gia đình này, một sô khác mà phần 
lớn ở vào tình trạng "độc-thân-tại-chỗ", cư ngụ tại khu chung cư 
đường New York - Matthewson. (tuy đã lập gia đình nhưng khi vội vã 
bỏ nước ra đi không mang theo được vợ con). 

Trong sô những ngưòi mói đến nói trên, ngưòi viết gặp lại người quen 
cũ, cùng làm việc tại tỉnh HN trước đây. Đó là anh Hổ Văn Hiệp, trước 
1975 anh là Trung tá tùng làm quận trưởng quận củ Chi, sau về làm 
quận trưởng quận Đức Hòa. 

Vì sô người tạm trú tại 4 trại tị nạn còn đông (tên các trại đã viết tại 
email trước), trong khi đó sô gia đình Mỹ, nhà thờ Mỹ, hoặc các xí 
nghiệp nhận định cư người tị nạn giảm dần, cho nên uscc trung ương 
yêu cầu các giáo phận đứng ra đón nhận người tị nạn và uscc trả 
lương cho nhân viên phụ trách chương trình định cư. Bỏi lý do trên kê 
từ ngày 1.10.1975 ngưòi viết đảm nhận công tác định cư ngưòi ti nạn 
thuộc cơ quan uscc. 

Người viết được cấp văn phòng trong trụ sở của Cơ Quan Bác Aí Công 
Giáo (437 N. Topeka), và để dễ bề di chuyển, ngưòi viết được phía 
cơ quan Red Cross thành phô cho mượn chiếc xe van đê làm phương 
tiện hoạt động. ( Gia đình ngưòi viết 4 người, được nhà thờ Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp bảo trợ - Ngày 01.07.1975 nhận việc làm phụ giúp 
cho chương trình hot meal dành cho ngưòi già tại Perpertual Help Center 
và tại Claver Center, do Red Cross tài trợ - chương trình do cơ quan 
Bác Ái quản lý. Đó là việc dọn dẹp vệ sinh trung tâm sau giờ hot meal 
đê có chỗ cho các nhóm khác sinh hoạt. Ngoài ra phụ với bà thư ký 
Center làm các việc không tên, như chở đồ dùng cho văn phòng, quay 




ronáo các bulletin ...) 


Công việc định cư do uscc ấn định gồm tìm kiếm nhà cửa và tìm 
kiếm việc làm cho người tị nạn, tránh không đưa người tị nạn hưởng 
trợ cấp welfare. về nhà cửa cho mướn vào thòi gian này nhiều nhà 
không trang bị đổ dùng cơ bản như bộ bàn ăn, giường nằm. Còn 
bếp, tủ lạnh, và máy lạnh một sô nhà không có vì người mướn trước 
đã mang đi.(máy sưởi thì nhà nào cũng đều có). 

Đe chuẩn bị..., người viết nhờ bà phụ trách phòng tiếp tân và trực điện 
thoại tại cơ quan gửi thư đến các nhà thờ Công giáo, nhờ loan tải thông 
tin trên các bulletin của các nhà thờ Công giáo trong thành phố, đê xin 
các giáo dân nếu ai có bộ bàn ghê , giường, nệm, tủ lạnh, hay bếp nấu 
cũ, bỏ đi không sài đến thì cho cơ quan đê chuyên đến ngưòi tị nạn. 
Trường họp ai có các đồ dùng nêu trên, thì có thê một là tự chuyên chở 
đến cơ quan, hoặc phone báo tin, thòi sẽ có người đến nhận. 

Trở về với nhóm ngưòi Việt mới đến, trong các cuộc gặp mặt ăn nhậu 
cuối tuần vói nhóm "độc -thân-tại-chỗ" làm tại hãng MBPXL, nhiều 
nhu cầu được nêu ra, nào muốn bảo lãnh vợ con, muốn thay đổi nghề 
nghiệp, muốn làm hãng máy bay ...,và về câu chuyện hãng MBPXL 
không cho lên thót (cầm dao) để được lương cao cũng là nỗi ưu tư... 

Ngưòi viết cho rằng việc đầu tiên cần làm là lôi kéo được nhiều ngưòi 
về Wichita sinh sống thì mới có sô đông dân cư, đê rồi mói hy vọng có 
nhiều người tiếp tay vào cuộc vận động cho các nguyện vọng đã nêu 
ra. Vấn đề cấp thiết là vận động làm sao đê hãng MBPXL cho một sô 
người cầm dao xẻ thịt bò, để có việc làm cho ngưòi đến sau. 

Ngưòi viết chia sẻ thông tin về sô ngưòi Việt cư ngụ tại Wichita tính 
đến 20.12.1975 là 274 ngưòi ( kể cả nhóm 19 người đã kể tại email 
trước, bao gồm ngưòi già và trẻ em, kể cả một sô gia đình bên 
Lutheran Social Services bảo trợ) nếu như các anh được lên thót thì sẽ 
có nhiều người được nhận vào. Các anh là những ngưòi tiên phong đê 
tạo niềm tin cho giói chủ nhân đánh giá từ tinh thần, đến năng lực làm 
việc của ngưòi lao động Việt Nam. Công việc cắt thịt cần nhiều ngưòi, 
còn công việc khác như chạy máy xay humberger, xếp thịt bỏ vô thùng, 
hoặc quét dọn, chẳng những cần rất ít ngưòi mà lương lại thấp hơn 
người cầm dao. 



Một khi có nhiều người định cư tại Wichita thì mól dễ vận động các 
việc khác như vận động xin vô thường trú đê xin vào làm tại các hãng 
máy bay, hay muốn mang vợ con các anh đến Mỹ đoàn tụ thì cần nhiều 
ngưòi, nhiều noi tiếp tay. Vì "nhiều tay mól vỗ nên kêu " và vì" con 
không khóc, mẹ không cho bú" ngôn từ này tuy phát xuất từ Việt Nam 
nhưng cũng thích họp tại nước Mỹ. 

Một vài người trong nhóm hoài nghi về ý kiến của ngưòi viết ...Nhưng 
vói người viết, chuyện nghi ngờ... là chuyện thường tình, vì sau chiến 
tranh niềm tin của ngưòi Việt đã bị thui chột, không tin vào các lòi nói 
suông, không tin vào các lòi hứa hẹn "ba bò chín trâu" ...mà chỉ muốn 
nhìn thấy việc làm thực tế, cụ thê trước mắt mà thôi. 

Anh Hổ Văn Hiệp lên tiếng giói thiệu công việc của người viết trước 
đây, là một dân cử gốc nhà binh, đã có kinh nghiệm vận động quần 
chúng trong quá khứ... Ngoài việc mướn xe đò chở cả 100 cụ làng Việt 
kiều hồi hương (quận củ Chi, tỉnh HN) về phủ Quốc Vụ Khanh xin 
tiền đào kinh, còn vận động đưa dân về định cư bên kia bờ sông Vàm 
cỏ Đông (quận Đức Hòa, tỉnh HN). 

Trước ngày lễ Giáng Sinh 1975 khoảng 7 ngày, ngưòi viết xin cha Giám 
Đốc Cơ quan Bác Ái (Rev. Larson) viết thiệp chúc Giáng sinh gửi đến 
trưởng phòng nhân viên của hãng MBPXL là Mr. Cunningham. Ngoài 
lòi chúc còn gửi lòi cám ơn ban giám đốc đã nhận nhiều người Việt vào 
làm việc tại hãng. Ngưòi viết cầm thiệp chúc và mua thêm hộp kẹo đến 
xin gặp ông Trưởng phòng Nhân viên. Ngưòi viết trao thiệp chúc 
Noel cho nhân viên tại phòng tiếp tân, và nhờ trao cho ông Trưởng 
phòng đê xin gặp mặt, sau đó ông ta đổng ý gặp ngưòi viết. 

Nhân dịp này người viết đề nghị ông ta cho một sô người cao, to lên 
thót, nếu không được thì cho họ trở về làm công việc cũ, có thể thì cho 
họ làm giấy cam kết nếu có tai nạn xảy ra thì sẽ không thưa kiện hãng. 

Sau đó ngưòi viết đem câu chuyện đến gặp ông Cunnningham kể lại 
cho nhóm anh HVHiệp nghe, kê đến nhân ngày đầu năm nhóm anh Hiệp 
đến gặp ban giám đốc hãng để xin cho một sô ngưòi được cầm dao. ít 
lâu sau thì hãng chấp thuận cho một sô người cầm dao, và từ đó hãng 
nhận thêm nhiều ngưòi Việt. 



Việc tổ chức Tết Bính Thìn 1976 người viết cũng đem ra chia sẻ vói 
anh em nhóm này. Một vài ngưòi trong nhóm khuyên không nên tổ chức 
Tết, vì thấy ngưòi khác có đầy đủ vợ con thì sẽ đau khổ thêm... 

Ngưòi viết chia sẻ cảm nghĩ ...trước khi phát động cuộc vận động lón, 
hãy thử làm cuộc vận động nhỏ tại quê ngưòi là tổ chức Tết Bính 
Thìn, qua việc tổ chức Tết đầu tiên tại Wichita, để biết xem liệu có bao 
nhiêu ngưòi tham dự. Thành phần tham dự sẽ mòi đồng bào và gia đình 
Mỹ bảo trợ cư ngụ khắp tiểu bang về tham dự với "covered- dish" đủ 
cho gia đình và người bảo trợ ( nhờ bảo trợ lái xe về tham dự). về 
khách mòi thì sẽ mòi Đức Giám Mục, bà Thị Trưởng, người phụ trách 
định cư uscc giáo phân Dodge City, Sister Levita, Mục sư phụ trách 
định cư bên Lutheran Social Services, viên chức lo hồ sơsởwelfare của 
ngưòi Việt, viên chức sở Job Services , một sô bạn bè bên Red Cross và 
ký giả bên tờ Wichita Eagle-Beacon. Cơ quan cung cấp gà chiên, bột 
khoai tây nấu, bia và nước ngọt uống miễn phí. Cho nên ai thích thì 
xin mòi tham dự, còn ai không thích tham dự thì... Nêu các anh tham 
dự, vì các anh trong tình trạng độc thân, không cần mang theo gì cả, vì 
ngưòi viết đã nhờ được hơn chục gia đình cung cấp thêm thực phẩm 
dành cho khách mòi. 

Ngày Tết Bính Thìn 1976 sô người tham dự rất đông, nhân cơ hội này 
ngưòi viết lên tiếng thông báo ai muốn tái định cư tại Wichita thì xin 
liên lạc về văn phòng để người viết tiện bề sắp xếp: Từ việc mướn 
nhà cửa, tìm kiếm đồ dùng trong nhà, và tìm kiếm việc làm. 

Còn tiếp 
DV 



